KHOẢNG LẶNG 


PHÉP TÁC 


Diều-Hâu là tay săn mồi ác chiến, chắc chỉ 
chịu thua Ứng hay Đại Bàng. Gã không hòa 
đồng, mà sống tách biệt. Dạo gần đây, do hay 
kiếm ăn trong làng, đôi lúc mới qua lại xóm 
chim, thoắt đến thoắt đi. 

Sự xuất hiện của gã rất phiền toái vì gã 
chuyên bắt gà, vịt của làng người. Gã lại rất 
háu ăn, ngày nào không bổ xuống đàn gà ba, 
bốn bận, ngày đó chưa xong. 

Bói-Cá lo lắng: 

- Cứ đà này, rồi người ta sẽ lại săn chim, bù vào số gà bị mất. Tai họa thật khó lường. 

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách cả xóm chim họp lại, gây sức ép với gã. Thế rồi, xóm yêu 
cầu Diều-Hâu tới buổi họp do Bói-Cá chủ trì, đủ loài lớn bé tới dự. 

Chúng loài góp ý nhao nhao. Nào là, Diều-Hâu bắt môi phải có phép tắc. Bắt gà cũng 
tùy nơi tùy lúc, không gây oán thù chất ngất. Nào là, săn bắt vừa đủ thôi, phải báo cáo xóm 
về số lượng. Một số còn động viên gã tập chén sâu bọ, thậm chí ăn chay... 

Nghe xóm kêu gào, gã không nói gì, chỉ gườm gườm. 

Bói-Cá hỏi Cò: 

- Gã nghe có hiểu không nhỉ? 

Cò đáp: 

- Hiểu chứ, nhưng chưa biết ý ra sao. Vậy, từng phần một, bắt gã phải thống nhất với 
đại diện xóm, rồi mới họp tiếp. 

Bói-Cá nghe lọt tai, liền đưa ra phiên tổng hợp ý kiến, có bốn phần phép tắc. Kết thúc 
mỗi phần, cắt cử một phiên dịch thống nhất lại, ghi biên bản với gã ở sau phòng họp. Điểm 
chỉ vào biên bản xong, mới bàn tiếp phần sau. Bốn đại diện là Sẻ, Gáy, Sáo và Khướu. 

Từng phần một, dù phải thảo luận với đại diện hơi lâu, nhưng Diều-Hâu đều nộp lại 
biên bản đã nhất trí và điểm chỉ. Xong việc, Diều-Hâu về. Xóm tổng kết nốt rồi nghỉ, cảm 
thấy nhẹ nhõm. 

Riêng Bói-Cá chưa yên tâm hoàn toàn: 

- Xong biên bản, nhưng cần nghe ý kiến bốn đại diện! 

Tìm mãi chẳng thấy bốn vị đại diện. Chỉ còn lại bãi lông cánh, lông cổ, vương vãi khắp 
gôc cây. 


Bùi Quang Khiêm 


Chấu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


